Để tải âm thanh miễn phí, truy cập trang web NHK VVORLD 



BÀI 20 H Tc z 0 

NIHON NO UTA o UTATTA KOTO GA ARIMASU KA 





\ 

□ K'J=r 


Chị Anna này, chị đã bao giờ hát 


Rodrigo 


bài hát Nhật Bản chưa? 



ANNA-SAN WA NIHON NO UTA 




o UTATTA KOTO GA ARIMASU 




KA. 




(álT 

Có, rồi ạ. 


Anna 

HAI, ARIMASU. 



$< 6 

ỉĩf\jtỉ. tì ? 

Chị hát được những bài như 


Sakura 

DONNA KYOKU GA TOKUI? 

thế nào? 



Tr-To 

Bài hát của phim hoạt hình ạ. 


Anna 

ANIME NO KYOKU DESU. 



V 



> 



® ARIMASU 

<s> Trong bài 7, ARIMASU nghĩa là "có thứ gì đó", chỉ sự tồn tại. Trong bài 9, từ này nghĩa là "có một sự kiện 
gì đó". Trong bài này, ARIMASU có nghĩa là "có cái gì đó" như kinh nghiệm, thời gian hoặc cơ hội. 

d) Động từ thể TẠ + KOTO GA ARIMASU (đã từng làm việc gì) 

<$> Kết hỢp động từ thể TA và KOTO GA ARIMASU để nói về những việc đã từng làm trước kia. 

Ví dụ: VVATASHI WA SHINJUKU NI I TTA KOTO GA ARIMASU . (Tôi đã từng đi đến Shinjuku.) 

L=ỉ> thể TA của IKIMASU (đi) 



Tiếng tàu đang chạy 



Tiếng báo hiệu tàu đến tại chỗ chắn tàu 


Bản quyền thuộc về NHK VVORLD © phát hành 04/2015 



